


Chương 265: Trải nghiệm cực hạn



 
Dịch giả: Sweeti3 + Tieutangmi 

 

 
Biên: Nhóm dịch Phàm Nhân Tông 

 

Hàn Lập bình tĩnh nhìn linh dịch xanh nhạt trong chén ngọc trước mặt, hít một hơi thật sâu. Hô hấp của hắn vốn hơi có chút hỗn loạn, trong chốc lát liền ổn định lại. 

 

Hắn lại nhìn qua tiểu nhân ngân diễm đang đứng ở bên, thấy trên khuôn mặt xinh xắn của nó như đang lo lắng. Rốt cuộc, hắn hạ quyết tâm, đưa tay bưng chén ngọc lên trên cổ, trực tiếp uống hết một nửa. 

 

Lục sắc linh dịch lúc vừa vào trong miệng có vị hơi chát, cộng với một chút cảm giác mát lạnh. Xuống thêm một đoạn tới cổ họng, linh dịch lại như hóa thành một đoàn kỳ nhiệt lập tức xâm nhập đan điền. Tiếp theo, linh dịch như trực tiếp bùng cháy, từng dòng khí nóng rực lan ra khắp cơ thể, trong nháy mắt trải rộng tất cả cả kinh mạch. 

 

Giờ khắc này, Hàn Lập chỉ cảm thấy gân mạch toàn thân như đang sôi trào, từng trận lực lượng lạ lẫm đang không ngừng đánh thẳng vào gân mạch. Với lực lượng thân thể hiện tại của hắn mà cũng phải chịu đau nhức kịch liệt vô cùng, tựa như toàn bộ cơ thể đang muốn nổ tung ra. 

 

Nhưng trong đầu hắn, chẳng biết tại sao lại dâng lên một mảnh lạnh buốt, khiến cho thần trí của hắn trong chốc lát trở nên thanh minh vô cùng. 

 

Hàn Lập lập tức giật nảy mình, vội vàng ổn định lại tâm thần. Hắn thúc giục tâm niệm, hiển hiện ra một tầng ánh sáng màu xanh bao bọc ngoài thân. Đồng thời từng đợt lực lượng vô hình tuôn ra từ khắp nơi trên cơ thể tuôn ra. Từng đợt âm thanh đôm đốp liên tiếp vang lên, toàn bộ người hắn đột nhiên cao lên một đoạn, tứ chi thân thể đều to thô thêm một vòng, sức mạnh thân thể như gia tăng gấp bội. 

 

Không bao lâu sau, hắn nhăn tít lông mày lại. 

 

Trong cơ thể của hắn, từng chút một cơ bắp, kinh mạch li ti đang trực tiếp vỡ ra, rồi lại nhanh chóng khép lại theo một luồng sinh cơ sung mãn đang tự hành khởi động. 

 

Quá trình xé rách rồi khép lại ở này không ngừng diễn ra tại vô số góc nhỏ ở khắp nơi trong cơ thể hắn, tốc độ đạt đến gần ngàn vạn lần chỉ trong một lần hô hấp! 

 

Mặc dù Hàn Lập hiện tại đã có thân thể mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng, lại có thêm nghị lực cực lớn người thường không thể sánh bằng, loại quá trình này vẫn đem lại cho hắn cảm giác sống không bằng chết, thống khổ vô cùng. 

 

Nhất là, đầu óc hắn lúc này như chưa bao giờ thanh tỉnh hơn, nên sự đau đớn hắn cảm nhận được càng là tê tâm liệt phế. 

 

Nhưng cùng lúc này, dù chỉ là tương đối, hắn cũng bắt đầu rõ ràng cảm nhận được từng cỗ lực lượng thần bí, ẩn trong dòng nhiệt khí đang chảy xuôi tại tất cả xương cốt tứ chi, kỳ kinh bát mạch. 

 

Cỗ lực lượng thần bí này chính là đang thúc đẩy nhục thể của hắn tiến hành một loại dị biến khó diễn tả, mà bản thân cơ thể hắn cũng đang sinh ra đối kháng, xung đột kịch liệt với cỗ lực lượng này. 

 

Quá trình giằng co này diễn ra trọn vẹn một canh giờ mà vẫn chưa có vẻ suy giảm, nhưng trong lòng, Hàn Lập rốt cuộc đã thở phào nhẹ nhõm. 

 

Bởi lẽ, hắn hiện tại đã dần dần thích ứng được với loại cảm giác này. Lục dịch dù gây ra tổn thương lớn đối với cơ thể của hắn, nhưng thoạt nhìn cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Thậm chí xem ra, hắn có lẽ còn có thể... uống nhiều thêm một chút! 

 

Vừa nghĩ đến đây, Hàn Lập liền bưng chén ngọc lên, uống vào toàn bộ nửa chén lục dịch còn dư lại! 

 

Một cỗ khí tức nóng bỏng, thậm chí còn mãnh liệt hơn khi trước, liền điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, nhanh chóng kết hợp với luồng nhiệt khí đang có sẵn trong cơ thể. Hàn Lập không khỏi khó chịu mà hừ một tiếng, thân hình khẽ rung chuyển. Ánh sáng màu xanh bên ngoài thân thể cũng rung động lập loè một hồi. 

 

Như thế trọn vẹn sau hơn nửa canh giờ, vẻ trên đau đớn mặt Hàn Lập mới dần dần bớt đi phân nửa, ánh sáng màu xanh ngoài thân thể cũng đã ổn định lại. 

 

Đúng như tính toán, hắn lại một lần nữa thông qua thân thể cùng ý chí mạnh mẽ mà chống đỡ được. Tuy rằng sự đau đớn trong cơ thể hắn so với trước phải mạnh mẽ gấp mấy lần, nhưng hắn cần chính là trạng thái gần như cực hạn của thân thể như thế này. 

 

Chỉ có trong loại trạng thái này, hắn nếm thử cảm ngộ mới cực kỳ thuận lợi! 

 

Hắn lập tức bỏ qua tình huống trong cơ thể, nhắm mắt cảm ứng cỗ lực lượng thần bí đang rạo rực trong cơ thể. 

 

"Thình thịch " 

 

"Thình thịch " 

 

"Thình thịch " 

 

Giờ phút này, hắn có thể nghe rõ bên tai tiết tấu nhịp đập trái tim của mình. Mỗi một nhịp, hắn đều mơ hồ có một loại hô ứng cùng cỗ thần bí lực lượng kia, vốn đang tuôn chảy ở khắp các gân mạch trong cơ thể hắn. 

 

Đó là một loại cảm giác vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. 

 

Đây là chấn động của lực lượng Thời Gian, cũng là chấn động của ngọn nguồn sinh mệnh... 

 

Tựa như hắn chỉ duỗi khẽ vươn tay, là chạm vào, nhưng cố thế nào cũng bắt không được. 

 

Loại cảm giác này, tựa hồ chính mình đang tại dần dần tiếp cận bờ vực của Pháp tắc thời gian, nhưng lực lượng Thời Gian hư vô mờ mịt, mặc dù chính mình cho rằng đã đem nó siết thật chặt trong tay, nhưng nháy mắt sau đó, cỗ lực lượng thần bí này liền lập tức biến mất. 

 

Tâm niệm hắn khẽ xoay chuyển một cái, một tay lấy ra một viên Tiên Nguyên Thạch, sau lưng kim quang lóe lên, Chân Ngôn Bảo Luân hiện ra, Đạo Văn Thời Gian kịch liệt chấn động, bao bọc toàn thân hắn trong đó. Đồng thời trong lòng của hắn thúc giục Luyện Thần Quyết, hết sức chăm chú, vứt bỏ tạp niệm, tận dụng hết khả năng của chính mình để cảm ngộ. 

 

Tựa hồ khi Chân Ngôn Bảo Luân hoạt động, cỗ lực lượng thần bí đang chảy xuôi khắp các kinh mạch trong cơ thể diễn biến chậm lại một ít. 

 

Nhưng mà, cái cảm giác vô lực khống chế này vẫn không biến mất mảy may... 

 

Thời gian từng chút trôi qua, lục dịch biến thành nhiệt khí không ngừng tiêu hao, giằng co thêm hai ba canh giờ, rốt cuộc dần dần biến mất vô tung. Cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế trong cơ thể hắn cũng từ từ biến mất. 

 

Hàn Lập mở to mắt, trong mắt xen lẫn một tia hưng phấn cùng nghi hoặc. Sắc mặt hắn ẩn chứa nhiều suy nghĩ, Chân Ngôn Bảo Luân sau lưng lóe lên rồi nhập vào cơ thể biến mất. 

 

Trong gần nửa canh giờ này, hắn tuy rằng còn không thật sự lĩnh ngộ được Pháp tắc Thời gian, nhưng lại lấy cảm ứng rõ ràng được chấn động của lực lượng Thời Gian. 

 

Ngay sau đó, thân thể hắn run lên, khóe miệng chảy một dòng máu nhỏ. 

 

Tuy rằng hắn nhờ thân thể mạnh mẽ chống đỡ, nhưng bên trong cơ thể vẫn có nội thương chồng chất, mỗi một chỗ đều có vết thương cực nhỏ trải rộng toàn thân từ gân mạch cho đến xương cốt. 

 

Nếu là đổi lại những người khác, cho dù là một gã Chân Tiên, chỉ sợ giờ phút này thân thể sớm đã trực tiếp bạo liệt, phá thành từng mảnh nhỏ rồi. 

 

May mà hắn đã tu thành Huyền Tiên Chi Thể, có năng lực khôi phục cường hãn cùng Chân cực chi mô phối hợp, cuối cùng không nguy hiểm đến tính mạng. 

 

Bất quá theo tình hình này, hắn còn có thể chịu đựng được việc uống nhiều thêm một ít lục dịch. 

 

Vừa rồi hắn cảm thấy chính mình còn kém một chút nữa có thể chạm đến lực lượng Thời Gian huyền bí, có lẽ, chỉ có không ngừng ép bản thân mình chạm đến cực hạn, mới có thể chạm tới thành công. 

 

Hắn sau khi hít sâu một hơi, lấy ra một viên đan dược chữa thương rồi ăn vào, bắt đầu chậm rãi vận chuyển công pháp. 

 

Mấy ngày sau. 

 

Hàn Lập chậm rãi mở mắt, ngửa mặt lên trời thở dài một cái. 

 

Đến bây giờ, tất cả thương thế trong cơ thể hắn đều đã khôi phục. 

 

Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bát ngọc bên cạnh, không chút chần chờ phất tay một cái. 

 

Trong bát ngọc lần nữa bay ra một đạo lục sắc linh dịch, tạo thành một đường vòng cung ở giữa không trung rồi rót vào trong miệng của hắn. 

 

Hàn Lập kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt biến đổi một hồi. 

 

Lần này hắn uống lượng lục sắc linh dịch so với lúc trước nhiều hơn một ít, nhưng đã có kinh nghiệm lần trước, trong lòng của hắn đã không còn cảm giác tâm thần bất định. 

 

Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, không để ý tới tình huống trong cơ thể, chuyên tâm tìm hiểu lực lượng Pháp tắc ẩn chứa trong lục dịch. 

 

Âm thanh đôm đốp trong cơ thể hắn thỉnh thoảng truyền ra, lúc này đây, làn da ở thân thể, cánh tay, bả vai nứt thành từng mảng, nhưng không có máu tươi chảy ra 

 

Hàn Lập đối với tình trạng của cơ thể không chút nào để ý, người không nhúc nhích. 

 

Trong nháy mắt hơn một canh giờ trôi qua, hắn mở to mắt, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tuy rằng hơi có vẻ trắng bệch, nhưng ánh mắt rạng rỡ sáng hẳn lên. 

 

Trong hơn một canh giờ vừa rồi, hắn cảm giác tựa hồ khoảng cách lĩnh ngộ Pháp tắc thời gian lại gần hơn một ít, nhưng rồi lại vẫn thiếu một chút xíu. 

 

Quả nhiên là cầu phú quý trong hung hiểm! 

 

Hàn Lập lấy ra một viên đan dược ăn vào, trên thân nổi lên lục quang. 

 

Mấy ngày sau, khi thương thế hắn toàn bộ phục hồi như cũ, một tay hắn khẽ vẫy, rót tất cả lục sắc linh dịch còn dư lại trong bát ngọc vào trong miệng. 

 

Sau một khắc, hai tay trái phải của hắn phân biệt nắm một viên Tiên Nguyên Thạch và thúc giục Chân Ngôn Bảo Luân, sau đó hắn nhắm hai mắt lại. 

 

Không biết trải qua bao lâu, hắn mở mắt ra, trong mắt loé lên vẻ hưng phấn, nhưng chợt lại bị một tia nghi hoặc thay thế. 

 

"Vì sao mỗi lần đều cảm thấy khả năng khống chế lực lượng Thời Gian đã rất gần, nhưng mỗi lần đều kém một chút?" 

 

"Cho dù là thế nào, cách sử dụng lục dịch như thế này nhìn qua rất có thể thành công. Có lẽ thử lại thêm một lần, ta có thể đột phá." 

 

Hắn lẩm bẩm tự nói, lật tay lấy ra một quả đan dược rồi ăn vào, nhắm mắt lại. 

 

Hai mươi mấy ngày sau, Chưởng Thiên Bình ngưng tụ ra thêm một giọt lục dịch. 

 

Hàn Lập cầm bình nhỏ, sắc mặt hơi trầm ngâm, kê bình nhỏ lên miệng. 

 

Giọt lục dịch lăn xuống, rót vào trong miệng của hắn. 

 

Mấy hơi thở về sau, cơ thể Hàn Lập vang lên thanh âm đôm đốp, làn da nhanh chóng hiện ra từng vết nứt li ti, dù có Chân cực chi mô cũng không cách nào ngăn cản được, máu tươi chảy lênh láng. 

 

Chỉ trong chốc lát, cả người hắn đã biến thành huyết nhân. 

 

Cơ mặt Hàn Lập giật giật, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ chỉ cần một hơi không chú ý, liền bạo thể chết. 

 

Lần này trọn vẹn qua gần hai canh giờ, thân thể của hắn mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh, hai hàng lông mày cũng giãn ra. Hàn Lập không để ý tới tình huống trong cơ thể, đôi tay nắm lấy Tiên Nguyên Thạch, Chân Ngôn Bảo Luân sau lưng nhanh chóng chuyển động, những Đạo văn Thời Gian chớp sáng mãnh liệt. 

 

Nửa ngày sau, Hàn Lập mở to mắt, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, hít sâu một hơi mới dằn cơn đau xuống được. 

 

Liên tục nuốt hai giọt lục dịch, hắn đối với lực lượng Thời Gian cảm thụ càng lúc càng sâu sắc, chỉ là... 

 

"Có lẽ uống thêm một giọt nữa sẽ thành công!" 

 

Hàn Lập trong lòng kích động, thương thế trong cơ thể lại khởi lên. Hắn hừ một tiếng, vội lấy ra một viên đan dược rồi ăn vào, tập trung tư tưởng vận công khôi phục. 

 

Ánh sáng màu xanh nổi lên, lượn lờ quanh người Hàn Lập. Sắc mặt hắn dần dần khôi phục, trên cơ thể một ít vết thương nhanh chóng khép lại. 

 

Một tháng sau, Hàn Lập cầm lấy bình nhỏ, bên trong có một giọt lục dịch nhẹ nhàng chuyển động. 

 

Hắn chậm rãi thở ra một hơi, thần tình ngưng trọng, hơi ngửa đầu, một lần nữa uống lục dịch trong bình. 

 

Âm thanh đôm đốp nặng nề trong cơ thể lần nữa phát ra, đôi tay hắn liền nắm lấy Tiên Nguyên Thạch để đồng thời khôi phục. Chân Ngôn Bảo Luân hiện ra phía sau lưng, Đạo văn Thời Gian điên cuồng chớp động... 

 

Thời gian trôi qua từng chút một, từng cỗ lực lượng Pháp tắc thời gian tuôn ra từ bên trong Chân luân. 

 

Chân Ngôn Bảo Luân tản mát ra kim quang chói mắt, điên cuồng chuyển động, càng lúc càng nhanh. 

 

Hàn Lập hai mắt nhắm nghiền, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. 

 

Trên người hắn kim quang cuồn cuộn bắt đầu khởi động, nhìn kỹ lại thì những kim quang kim rõ ràng là vô số văn tự màu vàng kim thật nhỏ hội tụ thành, phảng phất như hoả diễm hừng hực thiêu đốt. 

 

Hai mươi tư đoàn Đạo văn Thời Gian rung rung, hỏa diễm kim sắc càng ngày càng lớn, mơ hồ có xu hướng ngưng tụ tại một chỗ. 

 

Vào thời khắc này, dị biến phát sinh! 

 

Chân Ngôn Bảo Luân tản mát ra kim quang chợt chớp động, chuyển động chậm lại, mặt ngoài hiện ra một chút vết rạn, phảng phất như không chịu nổi gánh nặng, Đạo văn Thời Gian đang chớp động trên thân Chân luân cũng đột nhiên lắng dịu trở lại.